Lựa Gió Thay Chiều, Đáng 
Khen Thay Báo Phong Hoá 


Vũ Trọng Phụng 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Lựa Gió Thay Chiều, Đáng Khen Thay Báo Phong Hoá 








Vũ Trọng Phụng 
Lựa Gió Thay Chiều, Đáng Khen Thay Báo Phong Hoá 
Tác giả ký dưới bút danh: Thiên Hư 


Nửa năm trước đây, phóng trào khiêu vũ mới bồng bột thì 
P.H. không dám có một thái độ rõ rệt; đối với nhẩy đầm 
không khen, không chê. Báo tên Phong hóa, chả nhẽ lại đi 
khen nhẩy đầm. Mà nếu chê nhẩy đầm thì còn lấy ai làm 
độc giả. Thành thử cứ lờ mờ như thế, ông Nguyễn Tường 
Tam đã chẳng mếch lòng phái cựu mà vẫn được lòng phái 
tân. 

Nhưng nay, xem ra đa số quốc dân đã chán khiêu vũ rồi. 
Phái tán dương nhẩy đầm hình như đã kém cánh. Thế là P.H. 
bắt đầu công kích nhẩy đầm, vào hùa với cái phái mạnh 
hơn. Trên bờ giòng nước ngược, Tú Mỡ dấu hai mảnh môi sứt 
ra hát đổng: 

Hay hồn ở xóm "đăng xinh" 

Hồn còn động cỡn rập rình cùng ai? 

Rồi trong mục "Từ nhỏ đến nhớn", ông Tứ Ly cũng kéo cánh 
với L.T.T.V mà hỏi báo Hải Phòng : Sao lại đăng quảng cáo 
cho những nhà khiêu vũ là những ổ vi trùng bệnh hoa liễu? 
Nói chứ, ông Nguyễn Tường Tam thế mà hóm ra phết ! 
Nhưng hiện nay ông đương lo một điều. Ông cầu trời khấn 
phật rằng ai giữ P.H. cũ sẽ đem... đốt đi hết ! 

Vì ông Tam lo độc giả ngộ tình cờ đọc lại những bài mà P.H. 
riễu ông Hoàng Hữu Huy (Đông Pháp) về tội công kích: nhẩy 
đầm là khiêu dâm, thì độc giả sẽ thấy rõ rằng P.H. là một tờ 


báo trẻ con và mâu thuẫn, chỉ dựa theo dư luận người đọc 
để... làm tiền. 

Ấy thế (2) 

Hải Phòng tuần báo, 

11.9.1934. 

(1) Trang 5 Hải Phòng tuần báo ra 11.9.1934 co 3 tiểu phẩm 
bàn chuyện trong làng báo làng văng đương thời; bài đầu 
Người làm việc và sự bài bác ký Hạnh Sơn, chắc của tác giả 
khác, hai bài sau ký Thiên Hư, chắc chắn của Vũ Trọng 
Phụng. 

(2) Tứ Ly: một bút danh khác của Thạch Lam 

Lãng Nhân: bút danh của Phùng Tất Đắc (sinh 1907) 

L.T.T.V: Lục tỉnh tân văn, tờ báo xuất bản ở Sài Gòn. 

(Chú thích của Lại Nguyên Ân) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh Máy: lang_ thang 

Nguồn: Thanh Đa 

Được bạn: mọt sách đưa lên 
vào ngày: 24 tháng 1 năm 2004 


